THÔNG SỐKỸTHUẬT 


2.0V 


VENTURER 


2.0G 


2.0E 


KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG / DIMENSION & VVEIGHT 

Kích thước tổng thể / Overall dimensions Dài X Rộng X Cao / L X w X H 

mm 

4735x1830x1795 

Chiều dài Cơsở/Wheelbase 

mm 

2750 

Chiều rộng cơ sở/Tread Trước X Sau / Front X Rear 

mm 

1540x1540 

Khoảng sáng gẩm xe / Ground dearance 

mm 

178 

Bán kính quay vòng tối thiểu / Min. turning radius 

m 

5,4 

Trọng lượng không tải / Kerb vveight 

kg 

1755 

1725 

1700 

Trọng lượng toàn tải / Gross vveight 

kg 

2330 

2360 2370 

2330 

ĐÔNG Cơ & VÂN HÀNH / ENGINE & PERFORMANCE 


Mã động cơ/Engine code 

1TR-FE (AI) 

Loại/Type 

Động cơ xăng, VVT-i kép, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van D0HC / Gasoline, 4-cylinders in-line, 1 6 valve D0HC with Dual VVT-i 

Dung tích công tác / Displacement 

cc 

1998 

Công suất tối đa/Max. output 

kw / rpm 

102/5600 

Mô men xoắn tối đa / Max. torque 

N.m/rpm 

183/4000 

Dung tích bình nhiên liệu / Fuel tank capacity 

L 

55 

Tiêu chuẩn khí xả / Emissỉon Standard 

Euro 4 

Mức tiêu thụ nhiên liệu / Fuel Consumption 

Kết hợp/Combine 

L/IOOkm 

9.1 


Trong đô thị / City 

L/IOOkm 

11.4 


Ngoài đỏ thị/Highvvay 

L/IOOkm 

7.8 


Hộp số/Transmission 

Tự động 6 cấp / 6-speed automatic Số tay 5 cấp / 5-speed manual 

Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu / ECO mode 

Có /With 

Chế độ lái công suất cao / PWD mode 

Có/With 

Hệ thống treo/Suspension 

Trước / Front 

Tay đòn kép, lò xo cuộn và thanh cân bằng / Double vvishbone 

Sau/Rear 

Liên kết 4 điểm, lò xo cuộn và tay đòn bên / 4-link with lateral rod 

Lốp xe/Tire 

215/55R17 205/65R16 

NGOAI THẤT/EXTERIOR 


Cụm đèn trước/Headlamps 

Đèn chiếu gần / Low beam 

LED, dạng thấu kính / LED, projector 1 Halogen, phản xạ đa chiểu / Halogen, multi-reílector 

Đèn chiếu xa/Highbeam 

Halogen, phản xạ đa chiểu / Halogen, multi-reílector 

Hệ thống điểu chỉnh góc chiếu / Leveling System 

Tựđộng/Auto (ALS) 

Chỉnh cơ/Manual(LS) 

Chế độ điểu khiển đèn tự động /Auto light on/off teature 

Co / With 

Không/VVithout 

Đèn sương mù trước / Front fog lamp 

Có /With 

Gương chiếu hậu / Outside rear-view mirror 

Điểu chỉnh điện/Poweradjust 

Có /With 

Gập điện/Povveríold 

Có /With Không/VVithout 

Tích hợp đèn báorẽ/Turn signal 

Có (LED) /With (LED) 

Tích hợp đèn chào / VVelcome lamp 

Có / With 1 Không /VVithout 

Màu/Color 

Mạcrôm/Chromeplated 1 Cùng màu thân xe/Bodycolor 

Đèn báo phanh trên cao / High mount stop lamp 

Có (LED) /With (LED) 

NỘI THẤT/INTERIOR 


Tay lái / Steering vvheel 

Kiểu/Ty pe 

3 chấu, bọc da, ốp gỗ, mạ bạc / 3-spoke, leather, silver, wood 1 3 chấu, urethane, mạ bạc / 3-spoke, urethane, silver 

Nút bấm tích hợp / Steering svvitch 

Hệ thống âm thanh, điện thoại rảnh tay & màn hình hiển thị đa thông tin / Audio, hand-frees phone & multi-iníormation display 

Điểu chỉnh / Adjust 

Chỉnh cơ4 hướng / Manual tilt & telescopic 

Trợ lực / Power steering 

Thủy lực/Hydraulic 

Màn hình hiển thị đa thông tin / Multi-information display 

Màn hình TFT 4.2-inch /TFT 4.2-inch display Màn hình đơn sắc / Dot display 

Gương chiếu hậu bên trong / Inside rear-view mirror 

2 chế độ ngày & đêm / Day 8i Night 

Chất liệu ghế/Seat material 

Da / Leather 

Nỉ cao cấp / High grade íabric Nỉ thường / Low grade íabric 

Hàng ghế trước/Front Seat 

Ghế người lái/Driver Seat 

Chỉnh điện 8 hướng/ 

Povver slide, redining & vertical adjust 

Chỉnh cơ6hướng/ 

Manual slide, redining & vertical adjust 

Ghế hành khách / Passenger Seat 

Chỉnh cơ 4 hướng / Manual slide & redining 

Hàng ghế thứ 2/2nd seatrovv 

Ghế rời, chỉnh cơ 4 hướng, có tựa tay / 

Captain Seat, manual slide & redining with armrest 

Gập 60:40, chỉnh cơ4 hướng / 60:40 tumble, manual dide & redining 

Hàng ghế thứ 3/3rd seatrovv 

Ngả lưng ghế, gấp 50:50, gập sang 2 bên / Manual redining, 50:50 tumble, space up 

Hệ thống diễu hòa / Air conditioner 

2 dàn lạnh, tự động, cửa gió các hàng ghế / 

Dual, auto, air vens for all Seat rows 

2 dàn lạnh, chỉnh tay, của gió các hàng ghế/ 

Dual, manual, air vensíorall Seat rows 

Ngăn mát/Cool box 

Có / With 

Hệ thống âm thanh / Audio System 

DVD 1 đĩa, 6 loa, màn hình cảm ứng 7-inch; 

AM / FM; MP3 /WMA; AUX/ USB/Bluetooth / 

Single-disc DVD, 6 speakers, touch screen 7-inch; 

AM / FM; MP3 /WMA; AUX / USB / Bluetooth 

CD1 đĩa, 6 loa; AM/FM;MP3/ 

WMA; AUX / USB / Bluetooth / 

Single-disc CD, 6 speakers; AM/ 

FM; MP3 / WMA; ux / USB / Bluetooth 

Hệ thống mở khóa và khởi động thông minh / Smart entry and start System 

Có /With 1 Không/VVithout 

Hệ thống chống trộm / Anti-theft System 

Có (mã hóa khóa động cơ & còi báo động) / With (imobilizer & siren) Không / VVithout 

Khóa cửa tự động theo tốc độ / Povver door lock link speed 

Có /With 

Cửa sổ diễu chỉnh điện / Povver vvindovv 

Có, một chạm, chổng kẹt tất cả các cửa / 

With, one touch, jam protection (all door) 

Có, một chạm, chống kẹt cửa người lái / 

With, one touch, jam protection (Driver only) 


Phanh/Brakes 

Trước / Front 

Đĩa thông gió/Ventilateddisc 

Sau/Rear 

Tang trống / Drum 

Hệ thống chổng bó cứng phanh / Anti-lock braking System (ABS) 

Có / With 

Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp / Brake assist System (BA) 

Có /With 

Hệ thống phân phối lực phanh điện tử/ Electronic brakeíorce distribution (EBD) 

Có /With 

Hệ thống ổn định thân xe điện tử/Vehide stability control (VSC) 

Có/With 

Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill assist control (HAC) 

Có /With 

Đèn báo phanh khẩn cấp / Emergency brake signal (EBS) 

Có/With 

Cảm biến lùi/Backsonar 

Có /With 

AN TOÀN THỤ ĐỘNG / PASSIVE SAFETY 


Túi khí người lái và hành khách phía trước / Front airbags 

Có/With 

Túi khí đẩu gối người lái / Driver's knee airbag 

Có/With 

Túi khí bên hông phía trước / Front side airbags 

Có /With 

Túikhírèm/Curtainshield 

Có /With 

Công tắc tắt túi khí / Air bag manual 0N-0FF svvitch 

Có /With 

Móc ghế an toàn cho trẻ em IS0FIX / IS0FIX anchor 

Có (2 ghế ngoài hàng ghế thứ 2) /With (2 outer seats of 2nd Seat) 

Khung xe GOA/GOA 

Có /With 

Cột lái tự đổ / Collap steering column 

Có/With 

Ghế có cấu trúc giảm chấn thương đốt sống cổ / VVhiplash injury lessening Seat 

Có / With 


Công ty ồ tô Toyota Việt Nam được quyền thay đổi bất kỳ đặc tính nào mà không báo trước. Hình ảnh xe và một sô' đặc tính kỹ thuật trong ổn phẩm này có thể hơi khác so với thực tế. 

Toyota Motor Vietnam reserves the right to alter any specihcations and equipment vvithout prior notice. Vehicle photos and detailed specihcations in this print item may vary from the actual ones. 


ĐƯỜNG DÂY NÓNG PHỤC vụ KHÁCH HÀNG 
CUSTOMER SERVICE HOTLINE 


Hotline: 1800.1524 
Mobile: 0916001 524 

Email: tmv cs@toyotavn.com.vn 


VAY Từ TOYOTA, MUA XE TOYOTA. Xin vui lòng liên hệ: 

• Công ty Tài chính Toyota Việt Nam: 

Tel: 028 73090998 -Fax: 028 39110113 
www.toyotafinancial.com.vn I info@toyotafinancial.com.vn 

• Hệ thống Đại lý ủy quyền Toyota trên toàn quốc 



TOYOTA 


FINANCIAL SERVICES I 


TÍN DỤNG MUA XE 


TOYOTA 

chuyển động tiên phong 


NO G uAUĨ Y 

rvỔLÍPẼ 


THỂ HẸ ĐỘ T PHÁ 

INNOI44 


SANG TRỌNG 
VỮNG CHẢI 



ASEAN 






















































































































SANG TRONG i VỮNG CHÃI 


Vẻ ngoài sang trọng cùng khung gầm vững chắc, Innova 
mọi nhu cầu cho cuộc sống hiện đại, xứng đáng là người 




. • e- 











































Thiết kế mới sắc sảo nối liền nẹp mạ crôm cùng đèn LED 
hiện đại chiếu gần dạng bóng chiếu, hệ thống tự động 
điều chỉnh góc chiếu và chế độ điều khiển đèn bậ 




































































CHO MÔI NGÀY 

__,jfíÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC 


Phong cách vững chãi thăngTìoà cung thiết kế sang trọng. Tận hưởng cảm g 
mượt mà, êm ái cùng nội thất hiện đại cho gia đình bạn sự thoải mái tuyệt vời 
Innova mới sẵn sàng cùng bạn cho mỗi ngày hạnh phúcT 




















KHÔNG GIÀN ĐÃN(J 


ĐÈN CHIẾU SÁNG NỘI THẤT 

Đắm mình trong không gian hài hòa, đẳng cấp với 
ánh sáng xanh sâu thẳm, cho cảm giác thư thái trên 
mọi hành trình, đặc biệt vào ban đêm. 


BẢNG ĐỔNG HỒ VÀ 
MÀN HÌNH ĐA THÔNG TIN 

Mọi thứ nằm trong tắm kiểm soát của người lái với 
bảng đồng hổ và màn hình hiển thị đa thông tin 
một cách chính xác, rõ ràng. 



ĐIỂU CHỈNH Ở 
HÀNG GHẾTHỨ HAI 

Gập bằng nút bấm một chạm, vô cùng 
tiện lợi và dễ dàng cho dù bạn đang bận rộn 
với những túi mua sắm hay hành lý. 


TAY LÁI 

Kết hợp hoàn hảo giữa chất liệu da tự nhiên, mạ bạc trang nhã 
và gỗ quý phái.Tích hợp các nút điều chỉnh âm thanh, điện thoại 
rảnh tay, màn hình hiển thị đa thông tin cho dáng vẻ vừa quyền uy 
vừa hiện đại, lịch lãm. (V) 


8 



HỆ THỐNG ÂM THANH 

Được trang bị đẩu DVD cao cấp thế hệ mới, cùng màn hình 
cảm ứng 7 inch hiện đại ứng dụng công nghệ trợ sáng giúp 
người cẩm lái thao tác dễ dàng khi đi buổi tối. 


HỆ THỐNG MỞ KHOÁ 
THÔNG MINH 

Hệ thống mở khoá được cải tiến với công nghệ 
hiện đại, thông minh và dễ dàng hơn khi ra/vào 
xe lẫn khởi động/tắt máy với nút bấm đơn giản. 


KHOANG HÀNH LÝ 

Với khả năng điều chỉnh ghế linh hoạt để 
tối đa hóa diện tích khoang hành lý, bạn sẽ 
không còn nỗi lo về hành lý cồng kềnh. 

Hãy thư giãn và tận hưởng những chuyến đi 
cùng gia đình bạn. 



9 

























m&ầiÊaế 






II p ở phía trước và 
1 nhằm giảm tối đa 
i êm mượt, dễ chịu 
nhất 


!ơ(x10 3 VÒNG/PHÚT) 


i|w;ố 6 cấp chuyển số êm ái, mượt mà nhưng không làm 
Mẽ khi cẩm lái (V, VENTURER, G). 

Ịự5 cấp mạnh mẽ làm tăng sự hứng khởi khi cắm lái (E) 


KHUNG GÂM 


dược nâng cấp lên VVT-i kép, tỷ số nén được tăng lên, 
la sát hoạt động. Điều này giúp động cơ đạt công suất 
lơn, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu hơn. Tiếng ồn của 
rợc giảm đáng kể giúp bạn tận hưởng trọn vẹn những 


Hệ thống khung gắm được thiết kế mới cứng cáp với khả năng 
chịu lực tuyệt vời giúp tăng độ vững chãi, ổn định cho xe dù 
là khi vận hành với tốc độ cao hay là đang di chuyển trên 
những cung đường gập ghềnh. 


ícho khách hàng thêm lựa chọn, không những nâng cao hiệu quả 
|iảm thiểu tiêu hao nhiên liệu. 


CHINH PHUC MỒI CUNG ĐƯỜNG 






















































AN TOÀN TRÊN TỪNG CHUYÊN ĐI 

(Tiêu chuẩn 5 sao ASEAN N-CAP) 


AN TOÁN BỊ ĐỘNG 


Hệ thống túi khí được tăng cường tối đa với 7 túi khí cho tất cả 
các phiên bản để không những bảo vệ tuyệt đối người lái, mà còn 
cho hành khách ngổi phía sau trong trường hợp xảy ra va chạm 
nguy hiểm. 


KHUNG XE 


Khung xe với kết cấu GOA sử dụng 
thép chống ăn mòn cứng vững hơn, 
chồ khả nẵng giảm thiểu tối đa lực 
tác động trực tiếp lên khoang hành 
khách để bảo đảm độ an toàn. 


AN TOÀN CHỦ ĐỘNG 



HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG PHANH HỆ THỐNG CHỐNG BÓ 

KHẨN CẤP - EBS CỨNG PHANH - ABS 


Đèn cảnh báo nguy hiểm của xe sẽ tự động nháy sáng 
trong tình huống người lái phanh gấp. Nhờ đó sẽ cảnh báo 
cho các xe phía sau kịp thời xử lý để tránh xảy ra va chạm. 


Khi được kích hoạt bằng cách đạp phanh dứt khoát, hệ thống 
chống bó cứng phanh ABS sẽ tự động nhấp nhả phanh liên tục, giúp 
các bánh xe không bị bó cứng, cho phép người lái duy trì khả năng 
điều khiển xe tránh chướng ngại vật và đảm bảo ổn định thân xe. 




HỆ THỐNG HỖ TRỢ 

KHỞI HÀNH NGANG Dốc - HAC 

Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC ngăn không 
cho xe bị trôi ngược về phía sau khi khởi hành trên các địa 
hình nghiêng. 




HỆ THỐNG CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ - vsc CẢM BIẾN LÙI 

Hệ thống cân bằng vsc kiểm soát tình trạng trượt và tăng cường độ Giúp xác định vật cản khuất tẩm nhìn, phát 

ổn định khi xe vào cua, đảm bảo xe luôn vận hành đúng quỹ đạo tín hiệu cảnh báo hỗ trợ người điểu khiển 

mong muốn. Đặc biệt hệ thống còn được trang bị nút tắt (Off) để đánh |ái phù hợp để |ủi hoặc đỗ xe an toàn 

khách hàng linh hoạt sử dụng. 



13 































PHONG CACH TUYỆT ĐĨNH 


CHUYÊN ĐỠNGTIẼN PHONG 


Diện mạo mới - mạnh mẽ với những đường viền cá tính, giúp bạn tự tin dẫn đầu 
trên mọi hành trình chinh phục cảm xúc. 


immnmKmm 


INNOI44 

















































NỔI BÂTTRÊN MOI HÀNH TRÌNH 


Nổi bật với sắc đỏ ánh kim cuốn hút, Innova Venturer mới mang đến hình ảnh 
trẻ trung, hiện đại - luôn sẵn sàng sát cánh cùng bạn chiếm lĩnh mọi ánh nhìn. 




BÀN CHO HÀNG GHẾTHỨ HAI 

Thật thuận tiện khi hành khách muốn ăn uống, 
làm việc hay giải trí cùng máỵ tính nhờ bàn gập 
ngay sau lưng ghế, dễ dàng mở ra và gập gọn. 


CÁNH HƯỚNG GIÓ PHÍA TRƯỚC 


Thiết kế với đường nét nổi bật sẽ cùng bạn toả sáng 
mỗi khi chuyển động dù chạng vạng hay đêm khuya. 


ỐPTẢN NHIỆT 

Viền mạ crôm phía trên và quanh ốp tản nhiệt 
bắt chạm cảm xúc đến ngay từ lẩn đẩu. 


CÁNH HƯỚNG GIÓ 


MÂM XE 


Mâm hợp kim nhôm màu đen chỉ duy nhất ở Venturer, 
cho từng chuyển động khỏe khoắn, vững chãi. 


TAYTựA HÀNG GHÊ THỨ HAI 

Tay tựa có thể điều chỉnh lên xuống cùng với 
khay đựng ly nước nằm gọn bên trong, khiến 
những chuyến đi trở nên thoải mái, dễ chịu hơn. 


Cánh hướng gió sau giúp xe chạy bám đường, mang đến 
cảm giác tự tin khi cẩm lái. 


CỬA SAU 

Cửa sau được trang trí phong cách 
hiện đại, đậm chất thể thao. 


17 


























































PHỤ KIỆN TOYOTA ®> TOYOTA 


ACCESSORIES 


NGOẠI THẤT 




ỐP TRANG TRÍ CẢN TRƯỚC MẠ CRÔM 


ÕP TRANG TRÍ NÓC XE 


ÕP VIẼN BIỂN SỐ MẠ CRÔM 


Bộ ỐP TAY CỬA MẠ CRÔM - 
4 CỬA (CÓ VIỂN MẠ CRÔM) 


ỐP VIỂN CỬA HẬU MẠ CRÔM 


ỐP TRANG TRÍ ĐÈN HẬU 
MẠ CRÔM 


MÀU 


CAMERA LÙI 



Trắng ngọc trai (070) 

VENTURER 

Đen (218) Đỏánhkim(3R3) Trắng ngọc trai (070) 



18 


Bộ HỖ TRỢ KHẨN CẤP 



NỘITHÃT 


GIÁ ĐỂ MÁY TÍNH BẢNG 


ỐP BẬC LÊN XUỐNG KHÔNG ĐÈN 


MÓC TREO ĐỔ 


KHAY HÀNH LÝ 


KHÓA LỐP Dự PHÒNG (LOẠI PLUG) 


KHÓA LỐP Dự PHÒNG (LOẠI PAD) 


CHẮN BÙN TRƯỚC SAU 


THẢM LÓT SÀN 


KÍCH THƯỚC 



19 





























































































